của HU TỊCH H0 CHÍ MINH 
VỀ XÂY DỰNG ĐẲNG 
CỘNG SÀN VIỆT NAM 


Đại xướng, 65.1. TÔ LÂM %@ 


NỊ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM CHÍ THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN 
ThS. PHẠM THỊ THINH 


Biên tập nội dung: ThS. BÙI THỊ ÁNH HỒNG 
TS. HOÀNG MẠNH THẮNG 


NGUYÊN THỊ HỒNG QUÝ 

Th§.NGUYỄỂN VIỆT HÀ 

Trình bày bìa: ĐƯỜNG HỒNG MAI 
Chế bản vi tính: LÂM THỊ HƯƠNG 
Đọc sách mẫu: HỒNG QUÝ 
BỘI THU 


Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 4139-2020/CXBIPH/1-337/CTQG. 
Số quyết định xuất bản: 5352-QĐ/NXBCTG, ngày 15/10/2020. 
Nộp lưu chiểu: tháng 10 năm 2020. 

Mã ISBN: 978-604-57-6096-3. 


I30 
0ÂU NúI 
của 0HỦ TỊ0H HỒ CHÍ MINH 


VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Biên mục trên xuất bản phẩm 
của Thư viện Quôc gia Việt Nam 


Tô Lâm 

130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam / Tô Lâm. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2020. - 76tr. ; 5cm 


I1. Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh 3. Xây dựng Đảng 
324.2597075 - dc23 
CTL0217p-CIP 


Đại tướng, ŒS.TS. TÔ LÂM 


J3Ù 
` UẦU NũI 
của PRU TỊDR RŨ DRÍ MINR 


VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 
CỘNG SẲN VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN PHÍNH TRỊ (lUốC, IA SIƒ THẬT 
là Nội - 202 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất 
nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng được 
coi là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, là vấn đề sống còn đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. 

Nhằm góp phần tích cực vào công cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng 
thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
xuất bản cuốn sách: 180 câu nói của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng 
Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại tướng, 
GS.TS. Tô Lâm. 


Cuốn sách gồm 130 câu nói của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng 
sản Việt Nam, được biên soạn hệ thống 
một cách toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh 
về công tác xây dựng Đảng như: vị trí, vai 
trò, mục đích, phương châm của xây dựng 
Đảng, lực lượng làm công tác xây dựng 
Đảng; nội dung của công tác xây dựng 
Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và đạo đức. 

Cuốn sách là tài liệu cần thiết đối với 
cán bộ, đảng viên trong công cuộc đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần 
làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, 
vững mạnh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, thiết thực hướng tới kỷ niệm 
130 năm ngày sinh của Người. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với 
bạn đọc. 
Tháng 01 năm 2020 
NHÀ XUẤT BẢN 
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Phần thứ nhất 
VñI TRÙ, MỤC BÍỀH, PHƯƠNG CHÂM 
VÌ LỰP LƯWNG LÀM N6 TÁC 
NÂY DỰNG ĐẲNG 


I- VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG ĐẢNG 


Vì sao phải xây dựng Đảng? Theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thì: 


1. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp 
dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày 
mai vẫn được mọi người yêu mến và ca 
ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, 
nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 

2. “Đảng là đội tiên phong của giai 
cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ 
kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, 
toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành 


1. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.672. 


11 


động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là 


việc chính, phải đặc biệt chú trọng”!. 


3. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết 
điểm của mình là một Đảng hỏng. Một 
Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của 
mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có 
khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra 
khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để 
sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một 
Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân 
chính”. 

4. “Vì điều kiện khó khăn, mà số đông 
cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện 
hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.396. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.301. 


12 


trị còn thấp kém và lệch lạc. Điều đó tỏ 
rõ ra ở mỗi khuyết điểm như: không nắm 
vững chính sách trường kỳ kháng chiến, 
tự lực cánh sinh; không phân biệt rõ ràng 
bạn và địch, bệnh quan liêu, công thần và 
nạn tham ô. 

Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần 
phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. 

Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành 
động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm 
trọn nhiệm vụ của Đảng”'. 

5. “Nếu chúng ta chỉnh Đảng thành 
công thì nó sẽ khuếch trương những thắng 
lợi về quân sự, chính trị, kinh tế, v.v.. 

Do chỉnh Đảng mà Đảng rèn luyện 
chỉnh đốn và tăng cường đội ngũ của mình, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.414-415. 


18 


để giữ vững trường kỳ kháng chiến đến 
thành công. Đó là ý nghĩa của việc chỉnh 
Đảng”!. 

6. “Đảng phải thật mạnh, thật trong 
sạch để thiết thực lãnh đạo những nhiệm 
vụ công tác nói trên. Muốn lãnh đạo vững 
thì trước hết cán bộ và đảng viên phải có 
tư tưởng và lập trường vững chắc để lãnh 
đạo, để xung phong làm gương mẫu. Vì 
vậy, chỉnh Đảng là việc chính mà chúng ta 
phải làm ngay”. 

7. “Một đảng có chủ nghĩa Mác - Lênin, có 
kỷ luật nghiêm khắc, thật thà tự phê bình 
và phê bình, liên hệ chặt chẽ với nhân 


dân; một đảng đúng đắn về tư tưởng, về 


1, 2. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.7, tr.415, 398. 


14 


chính trị, về tổ chức như Đảng Lao động 
Việt Nam, đó là đảm bảo chắc chắn cho 
kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến 


quốc nhất định thành công”'. 


§. “Muốn làm được những việc trên, 
trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng. 
Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó 
mà làm. 

Đảng ví như cái máy phát điện, các 
công việc trên ví như những ngọn đèn, 
máy mạnh thì đèn sáng”?. 

9. “Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến 
quốc. Đối với vận mệnh của nước nhà và 


dân tộc, Đảng có trách nhiệm vô cùng 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.281. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.15. 


1ỗ 


to lớn. Cho nên xây dựng Đảng là một nhiệm 
vụ cực kỳ quan trọng của nhân dân ta”'. 
10. “Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần 


2+ _= .K Px; 
phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mâu ”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.279. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.415. 


16 


II- MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG ĐẢNG 

Về mục đích của công tác xây dựng 
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

11. “Mục đích chỉnh Đảng là nâng cao 
tư tưởng và trình độ chính trị của đảng 
viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán 
bộ theo đúng quan điểm và lập trường 
vô sản”, 

12. “Mục đích chỉnh Đảng là để dùi mài 
cán bộ và đảng viên thành những chiến sĩ 
xứng đáng là người đày tớ của nhân dân””. 

13. “Việc cần phải làm trước tiên là 
chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đẳng 


viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.415. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.380. 


17 


sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho 
mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. 
Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn 
mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất 
định thắng lợi”!. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.616. 


18 


II- PHƯƠNG CHÂM VÀ LUỰC LƯỢNG 
LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 


Về phương châm xây dựng Đẳng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cho rằng: 


14. “Trong công việc chỉnh đốn Đảng, 
cũng như trong mọi công việc khác, quyết 
phải thực hành cách liên hợp sự lãnh đạo 
với quần chúng và liên hợp chính sách 
chung với chỉ đạo riêng. 


Phải dùng cách “từ trong quần chúng 


ra, trở lại nơi quần chúng”), 

1ð. “Chỉnh Đảng phải làm từng bước, 
phải có trọng tâm: 

- Chỉnh huấn cán bộ trước rồi mới chỉnh 
đốn chỉ bộ. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.331. 


18 


- Chỉnh đốn tư tưởng trước rồi mới 
chỉnh đốn tổ chức. 

- Chỉnh huấn cán bộ cao cấp phải do 
Trung ương trực tiếp lãnh đạo vì đó là 
mấu chốt của việc chỉnh đốn toàn Đảng. 

- Chỉnh huấn nhằm vào: nâng cao 
trình độ tư tưởng và chính trị của cán bộ 
và đảng viên, tẩy bỏ tư tưởng phi vô sản 
và tiểu tư sản, thống nhất tư tưởng, thống 
nhất hành động, đoàn kết toàn Đảng để 
Đảng làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ 
vang của mình”, 

16. “Phải khắc phục hiện tượng thiếu 
tập thể, thiếu dân chủ, khắc phục tác 
phong quan liêu mệnh lệnh, phải nghe 


ngóng ý kiến của cán bộ và nhân dân”?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.398. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.451-452. 


20 


17. “Phải khuyến khích nhân dân góp 
phần xây dựng Đảng như: góp ý kiến với 
chi bộ trong việc tuyển chọn người vào 
Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. Làm 
được như thế, mối quan hệ giữa Đảng và 
nhân dân sẽ càng thêm mật thiết”!. 


18. “Đảng cần phải phát triển và củng 
cố. Cần phải phát triển thêm thành phần 
công nhân. Cần phải giáo dục những 
đảng viên mới. Cần phải cải tạo tư tưởng 
cho đảng viên nông dân và tiểu tư sản 
trí thức””. 


19. “Đảng viên thì phải dựa vào nhân 
dân mà xây dựng Đảng. Tức là: hết lòng 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.595. 
2. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.8, tr.279. 


21 


ra sức phụng sự nhân dân, tỉn tưởng vào 
lực lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, 
liên hệ chặt chẽ với nhân dân và không 
một phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân 
dân kết thành một khối. Chống bộp chộp, 
nóng nảy, quan liêu, mệnh lệnh. Như vậy 
thì nhất định được nhân dân ủng hộ và 
việc gì to mấy, khó mấy làm cũng nên”'!. 

20. “Muốn có kết quả thắng lợi, ắt phải 
dựa vào quần chúng, tuyên truyền và 
giáo dục sâu cho quần chúng ý thức tham 
gia xây dựng Đảng”. 


21. “Chỉnh Đảng xong, thì phải chỉnh 
đốn công tác quần chúng. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.281. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.511. 


22 


Trong việc chỉnh đốn này, trước hết là 
chỉnh đốn công tác nông vận, vì tối đại đa 
số nhân dân ta là nông dân và nền tảng 
kinh tế của ta hiện nay là nông nghiệp”. 

Về lực lượng làm công tác xây dựng 
Đẳng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: 

22. “Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, 
về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. 

Đó không những là công việc của Đảng 
và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 
Nhân dân giúp xây dựng Đảng bằng cách: 
hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng 
những lời kêu gọi của Đảng, ra sức cho 
Đảng rõ tình hình trong nhân dân, đối với 
công tác của Đảng thì thật thà phê bình và 


nêu ý kiến của mình””. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.398. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280-281. 


23 


23. “Nhiệm vụ của các chi bộ, cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên và nhân dân ngoại 
thành là cần đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng đảng bộ “Bốn tốt”, chi bộ “Bốn tốt”), 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.749. 


24 


Phần thứ hai 


Nội DUNG BÚ ÔNG TÁC 
RNÂY DỰNG ĐẲNG 


I- XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG, 
LÝ LUẬN 


24. “Tất cả các đẳng viên phải cố gắng 
học tập, co việc học tập lý luận và chính trị 
là một nhiệm vụ quan trọng của mình”, 


25. “Vì sao ít nhất cũng phải học những 
điều cơ bản, những điều a, b, c về chủ 
nghĩa cộng sản? 


Vì chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối 
cùng của Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa 
cộng sản là lẽ sống của người đảng viên. 


Nội dung của chủ nghĩa cộng sản rất 
rộng. Bước đầu mỗi đảng viên phải học 
để nắm được nội dung chủ nghĩa cộng 


sản là gì?”?, 


1, 2. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđa, t.15, tr.117, 114. 


27 


26. “Vì sao phải học tập đường lối của 
Đảng? Vì có nắm vững đường lối cách 
mạng mới thấy rõ phương hướng tiến lên 
của cách mạng, mới hiểu rõ mình phải làm 
gì và đi theo phương hướng nào để thực 
hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn 


cách mạng hiện nay”!. 


27. “Về tư tưởng, nhất định phải học tập 
lý luận Mác - Lênin... giáo dục tư tưởng và 
lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất 
của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói 


xem nhẹ tư tưởng””. 


28. “Đảng phải tăng cường tư tưởng 


giai cấp công nhân và rửa gột những tư 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.11ã. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.279. 


28 


tưởng trái với nó. Nước ta đã lâu ở dưới chế 
độ thực dân và phong kiến, cho nên những 
tư tưởng bất chính có thể ảnh hưởng vào 
trong Đảng. Số đông đảng viên là nông 
dân và tiểu tư sản trí thức (điều đó tuy 
là tốt và hợp lý), cho nên cũng mang vào 
Đảng những tư tưởng “phl vô sản”. Vì vậy 
Đảng cần phải giáo dục và yêu cầu đảng 
viên ra sức học tập lý luận, mở rộng tự phê 
bình và phê bình, đấu tranh với những tư 
tưởng “phi vô sản”!, 

29. “Đảng phải chống cái thói xem 
nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận 
thì chí khí kém kiên quyết, không trông 


xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280. 


29 


phương hướng, kết quả là “mù chính trŸ, 
thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”, 


30. “Học chủ nghĩa Mác - Lênin không 
phải nhắc như con vẹt “Vô sản thế giới liên 
hiệp lại” mà phải thống nhất chủ nghĩa 
Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt 
Nam. Nói đến chủ nghĩa Mác - Lênin ở 
Việt Nam là nói đến chủ trương, chính 
sách của Đảng”?. 


B1. “Có học tập lý luận Mác - Lânin 
mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ 
vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và 
trình độ chính trị, mới làm được tốt công 


tác Đảng giao phó cho mình”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.368. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.611. 


ö0 


32. “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là 
học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối 
với mọi người và đối với bản thân mình; 
là học tập những chân lý phổ biến của chủ 
nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách 
sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước 
ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với 
thực tiễn”). 


33. “Có đồng chí học thuộc lòng một 
số sách vở về chủ nghĩa Mác - Lênin. Họ 
tự cho mình là hiểu biết chủ nghĩa Mác - 
Lênin hơn ai hết. Song khi gặp việc thực tế, 
thì họ hoặc là máy móc, hoặc là lúng túng. 
Lời nói và việc làm của họ không nhất trí. 


Họ học sách vở Mác - Lênin, nhưng không 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.611. 


ỏl 


học tinh thần Mác - Lênin. Học để trang 
sức, chứ không phải để vận dụng vào công 


việc cách mạng”, 


34. “Đảng kết hợp lý luận với kinh 
nghiệm và thực hành của cách mạng 
Việt Nam. Đảng áp dụng lập trường, quan 
điểm và phương pháp Mác - Lênin mà giải 
quyết các vấn đề thực tế của cách mạng 
Việt Nam. 


Không phải chỉ học thuộc lòng vài 
bộ sách của Mác - Lênin mà làm được 
như vậy. Đảng phải có tỉnh thần khoa học 
và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu 
rõ lịch sử xã hội, phải quyết tâm phấn đấu 


cho giai cấp và nhân dân, phải tin tưởng 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.611. 


32 


vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng, 
phải gom góp tư tưởng, kinh nghiệm, sáng 
kiến và ý chí của quần chúng, sắp xếp nó 
thành hệ thống, rồi lại áp dụng vào trong 


quần chúng. 


Đảng phân tích rõ ràng tình hình trong 
nước và trên thế giới, rồi áp dụng lý luận 
vào các chính sách: chính sách ruộng đất, 
chính sách Mặt trận dân tộc, chính sách 
kháng chiến kiến quốc, chính sách xây 
dựng Đảng...”1. 

35. “Để nâng cao trình độ lý luận và 
chính trị thì mỗi đẳng viên cần phải luôn 


luôn thực hành thật thà tự phê bình và 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.277. 


ö3 


phê bình. Đảng thì dùng cách chỉnh Đảng, 


^Z. 3 _*z _ 
chỉnh huấn để giáo dục đảng viên”), 


36. “Nâng cao trình độ lý luận và chính 
trị, cải tạo mình là một việc trường kỳ và 
gian khổ. Nhưng đó là một công tác chủ 
chốt trong việc xây dựng Đảng mà mỗi 
đảng viên phải cố gắng”?. 

37. “Không có lý luận về chủ nghĩa xã 
hội khoa học thì không thể có lập trường 
gia1 cấp vững vàng. Vì vậy, các cô, các chú 
phải chịu khó học tập lý luận Mác - Lênin, 
học tập đường lối, chính sách của Đảng; 
đồng thời phải học tập văn hoá, kỹ thuật 


và nghiệp vụ”. 


1, 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280. 
3. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.1ð, tr.113. 


j4 


38. “Các cô, các chú cần luôn luôn ghi 
nhớ: Người cộng sản chúng ta không được 
phút nào quên lý tưởng cao cả của mình 
là: Suốt đời làm cách mạng phấn đấu 
cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và 
trên thế giới”'. 

39. “Nhân dân ta từ lâu đã sống với 
nhau có tình có nghĩa như thế. Từ khi có 
Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa 
ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa 
đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu 
bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác - 
Lênin là phải sống với nhau có tình có 


nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.114-115. 


J5 


không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu 
chủ nghĩa Mác - Lênin được”'. 


40. “Trong những năm qua, Đảng ta đã 
phấn đấu rất anh dũng, thắng lợi rất vẻ 
vang. Đó là do Đảng ta có chủ nghĩa Mác - 
Lênin tất thắng soi đường, do Đảng ta 
đoàn kết nhất trí. Nhờ vậy mà Đảng ta đã 
đoàn kết và lãnh đạo dân ta vượt mọi gian 
khổ, khó khăn, tiến từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác”?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.668. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđad, t.14, tr.242. 


ö6 


II- XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ 


41. “Về đường lối chính trị, Đảng chống 


khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữư”'. 


42. “Chính trị phải làm chủ. Đường lối 
chính trị đúng thì những việc khác mới 
đúng được”. 


43. “Cần phải cùng nhau nghiên cứu 
chính trị để nhận rõ đường lối. Hiểu rõ 
đường lối chính trị thì công tác đúng”. 

44. “Giáo dục chính trị bằng các cuộc 
nói chuyện, các sách báo và các cuộc thảo 

A4 


luận về đấu tranh giai cấp”!. 


45. “Khẩu hiệu chính trị đúng, thì toàn 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.166. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.244. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.124. 


Jí 


dân thấy rõ phương hướng, nhận rõ ai 
là bạn, ai là thù, đoàn kết chặt chẽ xung 
quanh Đảng, để đánh thắng kẻ thù của 
cách mạng. 

Có khẩu hiệu chung, cũng chưa đủ, 
Đảng còn phải căn cứ theo lợi ích của nhân 
dân trong giai đoạn đó, đề ra những khẩu 
hiệu mới, để động viên quần chúng, để làm 
mục đích và vạch đường lối cho quần chúng 
đấu tranh; đồng thời để huấn luyện, giáo 
dục quần chúng. Thực hiện những khẩu 
hiệu này, tức là đẩy cách mạng tiến tới và 
giúp cho khẩu hiệu chung thực hiện... 

Trong mỗi giai đoạn quan trọng, Đẳng 
đề ra những khẩu hiệu đúng để động viên 
và lãnh đạo nhân dân đấu tranh, cho nên 
nhân dân tranh được nhiều thắng lợi'. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.278. 


ỏ8 


4G. “Đảng phải luôn luôn xét lại những 
nghị quyết và những chỉ thị của mình 
đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì 
những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hoá ra 
lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy 
của nhân dân đối với Đảng”'. 

47. “Ngay trong lúc thực hành cần luôn 


luôn kiểm thảo đường lối chính trị của ta”°. 


48. “Đảng Lao động Việt Nam khi định 
ra đường lối chính trị của mình, luôn luôn 
cố gắng kết hợp chân lý phổ biến của chủ 
nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, đồng thời khiêm tốn học tập kinh 


nghiệm quý báu của các đảng anh em”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.290. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.293. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Sdd, t.15, tr.395-396. 


39 


III- XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC, 
BỘ MÁY VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 
ĐẢNG VIÊN 

1. Xây dựng hệ thống tổ chức 
của Đảng 

Về hệ thống tổ chức của Đảng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho rằng: 


49. “Tổ chức gốc rễ của Đảng là ch¡ bộ. 
Chi bộ do chỉ ủy lãnh đạo; các đảng viên 
chịu sự lãnh đạo của chi ủy. Trên chi ủy 
thì có huyện ủy, tỉnh ủy, khu ủy lên đến 
Trung ương”'!. 


ð0. “Đảng mạnh là do các chỉ bộ mạnh. 
Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái 


và gương mẫu”?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.286. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.29. 


40 


B1. “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong 
quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách 
của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công 
việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu 
chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”'. 

52. “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính 
sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi 
hành được tốt”. 

53. “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ 
mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên 
ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong 
Điều lệ của Đảng”?. 

54. “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ 
tốt là do các đảng viên đều tốt”!. 


1, 3. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.14, tr.193, 
242. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.504. 


4. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.15, tr.113. 


41 


B5. “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ 
cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng 
quan trọng. Điều đó chúng ta đều hiểu rỡ”. 

56. “Về mặt tổ chức: Đảng phải có kỷ 
luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những 
hiện tượng phớt kỷ luật, phót tổ chức. 

Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập 
trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, 
loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. 
Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ 
một cách đúng đắn”?. 

ð7. “Các cấp ủy cần phải chú trọng 
hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và 
cần phải khắc phục tư tưởng phong kiến 


1. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.15, tr.98. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280. 


42 


hẹp hòi, những nhận thức không đúng về 
“liên quan” trong việc phát triển Đảng và 
Đoàn Thanh niên Lao động”'!. 


2. Các nguyên tắc tổ chức sinh 
hoạt Đảng 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên 
tắc tổ chức sinh hoạt Đảng gồm có: 

a) Tập trung dân chủ 

58. “Nguyên tắc tập trung dân chủ là 
nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan 
Nhà nước trong chế độ ta, nó đã được thể 
hiện trong tổ chức Nhà nước của ta”. 


59. “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân 
chủ tập trung. Nghĩa là: có Đẳng chương 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.697. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.379. 


4ä 


thống nhất, kỷ luật thống nhất, cơ quan 
lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải phục 
tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số 
nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, 
địa phương phải phục tùng Trung ương”'. 


60. “Dân chủ tập trung. Nghĩa là có việc 
gì thì ai cũng được bàn, cũng phải bàn. 
Khi bàn rồi thì bỏ thăm, ý kiến nào nhiều 
người theo hơn thì được. Ấy là dân chủ. 
Đã bỏ thăm rồi, thì giao cho hội ủy viên 
làm, khi ấy thì tất cả hội viên phải theo 
mệnh lịnh hội ấy. Ấy là tập trung. AI không 
nghe lời thì ủy viên hội có quyền phạt”. 

61. “Tập trung trên nền tảng dân chủ 
là các đảng viên có quyền thảo luận chính 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.27ð. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.335. 


44 


sách của Đảng, rồi tập trung ý kiến lên 
Trung ương, còn dân chủ dưới sự chỉ đạo 
tập trung là vì nếu cái gì không nên bàn 
cũng cứ bàn ắt hỏng, cái gì đã bàn rồi thì 
phải đưa lên. Khi bên trên ra lệnh thì bên 
dưới phải thi hành, phải tuân theo”!. 

62. “Nhưng tập trung ấy không phải là 
cá nhân chuyên chính; nó là xây dựng trên 
nền tảng dân chủ. Nghĩa là: 

1- Các cơ quan lãnh đạo đều do quần 
chúng đảng viên bầu cử lên. 

2- Phương châm, chính sách, nghị 
quyết của Đảng đều do quần chúng đảng 
viên tập trung kinh nghiệm và ý kiến lại 
mà thành. Rồi lại do các cuộc hội nghị của 
Đảng thảo luận giải quyết, chứ không ai 
được tự ý độc đoán. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.373. 


45 


3- Quyền lực của cơ quan lãnh đạo là do 
quần chúng đảng viên giao phó cho, chứ 
không phải tự a1 tranh giành được. Vì vậy, 
người lãnh đạo phải gần gũi và học hỏi 
quần chúng đảng viên, nghe ngóng ý kiến 
của họ. Nếu lên mặt với quần chúng, lạm 


dụng quyền lực - thế là sai lầm. 


4- Trật tự của Đảng là: cá nhân phải 
phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng 
số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp 
trên; các địa phương phải phục tùng 
Trung ương”!. 


63. “Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. 


ÖỞ trong Đảng, mọi đảng viên có quyền 
nêu ý kiến, đặt đề nghị, tham gia giải 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.286. 


46 


quyết vấn đề. Nhưng quyết không được 
trái sự lãnh đạo tập trung của Đảng, trái 
nghị quyết và trái kỷ luật của Đảng. Quyết 
chống: không xét thời gian, địa điểm, điều 
kiện mà nói lung tung; tự do hành động; 


dân chủ quá trớn”!. 


b) Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 
64. “Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách là nguyên tắc tối cao của chính 


quyền dân chủ ta”. 


6ð. “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá 
nhân phụ trách là tập trung”. 


66. “Từ Trung ương đến chi bộ xã đều 


phải làm đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.286-28/7. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.490, 620. 


4ï 


cá nhân phụ trách; đều phải chống cái tệ 
sùng bái cá nhân và quan liêu mệnh lệnh; 
đều phải thật thà tự phê bình và phê bình 
thẳng thắn; đều phải thật sự dân chủ”'. 


67. “Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ 


trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau. 


Nhưng không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, 
vụn vặt, một người vẫn có thể giải quyết 
được, cũng đưa ra bàn - mới là tập thể 
lãnh đạo. Nếu làm như vậy, là hiểu tập thể 
lãnh đạo một cách quá máy móc”3. 


68. “Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? 
Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi 


mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng 


1. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.10, tr.431. 
2. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđd, t.5, tr.620. 


48 


chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc 
nhiều mặt của một vấn để, không thể 
trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của 
một vấn để '. 

69. “Vì sao cần phải cá nhân phụ trách? 

Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ 
lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì 
cần phải giao cho 1 người hoặc một nhóm 
ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi 
hành. Như thế mới có chuyên trách, công 
việc mới chạy”°. 

70. “Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi 
đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. 
Kết quả là hỏng việc. 

Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi 
đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. 
Kết quả cũng là hỏng việc. 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Sđd, t.ð, tr.619. 


49 


Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách 
cần phải luôn luôn đi đôi với nhau”!. 
c) Tự phê bình và phê bình 


71. “Đảng cách mạng cần phê bình 
và tự phê bình cũng như người ta cần 
không khẩ?. 


72. “Mục đích phê bình cốt để giúp 
nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để 
sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng 
hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ ””. 

73. “Phải ráo riết, triệt để, thật thà, 
không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch 
rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, 
chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, 


1, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.ð, tr.620, 272. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.34. 


50 


đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không 
phải phê bình người”'. 


74. “Đảng là đầy tớ dân, cần phải hoan 
nghênh sự phê bình của dân. Phê bình 
càng rộng, chính sách càng đúng, uy tín 
càng cao. Đừng sợ phê bình rồi mất uy tín. 
Quần chúng tỉnh lắm, quần chúng biết 
phân biệt thật giả. Dân sợ mình thù mà 
không dám nói đó thôi. Càng tự phê bình 
trước dân chừng nào dân càng bằng lòng 


và phục mình chừng ấy”°. 


7ð. “Phải mở rộng phong trào phê bình 
và tự phê bình ở trong Đảng, ở các cơ 


Z ` ^ ^ Z Z Z 
quan, các đoàn thể, trên các báo chí cho 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.272. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.370. 


B1 


đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình 
phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, 
từ trên xuống và từ dưới lên. Sau hết là 
Đảng phải có sự kiểm tra chặt chế”. 

d) Kỷ luật nghiêm minh, tự giác 

76. “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở 
tỉnh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức 
nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”?. 

77. “Về kỷ luật, Đảng Lao động Việt 
Nam phải có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ 
luật tự giác”. 

78. “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng 
khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó 
là nhờ có ký luật. Kỷ luật của ta là kỷ 


1, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.34, 41. 
2. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđa, t.13, tr.67. 


52 


luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. 
Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ 
gìn kỷ luật sắt của Đảng”". 


79. “Trong nội bộ Đảng có dân chủ rộng 
rãi, đồng thời có kỷ luật nghiêm khắc. 
Người đảng viên phải khiêm tốn, thành 
khẩn. Không có đảng viên nào có thể đứng 
trên Đảng, tự cho mình là hơn Đảng”?. 


80. “Ai không theo đúng kỷ luật của 
Đảng, không tự có tư tưởng đúng với đường 
lối của Đảng thì phải đuổi ra ngoàT°. 

81. “Không ai bắt buộc ai vào Đảng 
làm chiến sĩ xung phong. Đó là do sự 
“tự giác”, lòng hăng hái của mỗi người mà 
tình nguyện làm đảng viên, làm chiến sĩ 


1, 3. Hồ Chí Minh: Tbàn tập. Sdad, t.6, tr.17, 369. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.456. 


53 


xung phong. Đã vậy, thì mỗi người đảng viên 
phải cố gắng cho xứng đáng là một người 
trong những người đại biểu của dân tộc”). 


82. “Kỷ luật của Đảng là tự nguyện tự 
giác; đã tự nguyện tự giác là kỷ luật sắt, 
rất nghiêm, tất cả đảng viên già trẻ, trên 
dưới đều phải tuân theo. Nếu không giữ gìn 
nghiêm túc kỷ luật là giảm bớt lực lượng 
của Đảng, khó thực hiện được nhiệm vự””. 

83. “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu 
mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ 
luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn 
thể nhân dân và của cơ quan chính quyền 


cách mạng”?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.293. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.617. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.33. 


54 


84. “Phải tẩy những phần tử đã hủ hóa 
ra khỏi Đảng và cơ quan chính quyền, để 
giữ gìn tính trong sạch của Đảng và của 
chính quyền”!. 


đ) Đoàn kết thống nhất trong Đẳng 


S5. “Sự thống nhất làm cho đảng viên 
và quần chúng cả nước rất vui mừng và 
thêm hăng hái. Do đó mà Đảng phát triển 


rất mau, hoạt động rất mạnh”?. 


86. “Đảng phải ra sức đoàn kết toàn 
dân để đẩy mạnh kháng chiến. Đoàn kết 
các đảng bạn, các đoàn thể trong Mặt 
trận. Không phải đoàn kết ngoài miệng, 
mà đoàn kết bằng việc làm, đoàn kết bằng 
tỉnh thần, đoàn kết thật sự”. 


1, 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđad, t.6, tr.296, 4. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.78. 


5Ð 


87. “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đẳng 
là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là 
sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ 
lãnh đạo... Muốn đoàn kết chặt chẽ trong 
Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở 
rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình 
và phê bình”!. 

88. “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, 
hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới 
làm trọn nhiệm vụ của Đảng””. 

89. “Để hoàn thành tốt những nhiệm 
vụ rất nặng nề và rất vẻ vang ấy, Đảng ta 
đã đoàn kết phải càng thêm đoàn kết, đã 


mạnh mẽ phải càng mạnh mẽ thêm”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.368. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.415. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.242. 


56 


90. “Đoàn kết là một truyền thống 
cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. 
Các đồng chí từ Trung ương đến các chi 
bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của 


mắt mình”!, 


91. “Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau 
về chủng tộc hay khác nhau về nguồn 
gốc gial cấp, nhưng là những người cùng 
chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, 
cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho 
nên phải thật thà đoàn kết. Muốn ởđi tới 
mục đích, không phải chỉ tổ chức là đủ, 
phải chân thành trong tư tưởng nữa. 


Ta có hai cách để thực hiện thống nhất 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 


DXI 


tư tưởng, đoàn kết nội bộ là: Phê bình và 
tự phê bình”. 

92. “Kinh nghiệm của ta, cách mạng 
thành công, kháng chiến thắng lợi là do 
lực lượng đoàn kết, trước hết là đoàn kết 
trong Đảng. Vì vậy, trong Đảng phải đoàn 
kết nhất trí hơn nữa”?. 

98. “Để củng cố và phát triển sự đoàn 
kết thống nhất của Đảng. Phải có tình 
đồng chí yêu thương lẫn nhau””. 


3. Cán bộ và công tác cán bộ của Đảng 
a) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
và công tác cán bộ của Đảng 


94. “Cán bộ là những người đem chính 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.16. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.35. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 


58 


sách của Đảng, của Chính phủ giải thích 
cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng 
thời đem tình hình của dân chúng báo cáo 
cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt 


chính sách cho đúng”. 
9ð. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. 
96. “Công việc thành công hoặc thất bại 


đều do cán bộ tốt hay kém”. 


97. “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. 
Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì 
động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê 
liệt. Cán bộ là những người đem chính sách 
của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong 


1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđad, t.5, tr.309, 
309, 818. 


59 


nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay 
cũng không thể thực hiện được”. 

98. ““Cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể”. 

Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính 
sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì 
thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ 
tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn””. 

99. “Việc nước lấy Đoàn thể làm cốt cán. 
Việc Đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán. Cán 
bộ lấy đạo đức làm cốt cán”?. 

100. “Cán bộ muốn cho xứng đáng, phải 
làm được việc. 

Muốn làm được việc, thì phải được dân 


tin, dân phục, dân yêu. 


1, 3. Hồ Chí Minh: Tbàn tập. Sdad, t.ð, tr.68, 265. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.356. 


60 


Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, 
cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống 
mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, 
trong sạch, chính đáng''. 

101. “Người cộng sản chúng ta không 
được phút nào quên lý tưởng cao cả của 
mình là: Suốt đời làm cách mạng phấn 
đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm 
cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và 
trên thế giới””. 


102. “Cần phải không ngừng nâng cao 
tinh thần trách nhiệm đối với Đẳng và một 


lòng một dạ phục vụ nhân dân”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.240. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđad, t.15, tr.114. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.28. 


61 


108. “Đảng đòi hỏi đảng viên và cán bộ 
phải: học hiểu lý luận, chính sách, tình 
hình trong nước và trên thế giới để giáo 
dục cho quần chúng. Phải học hiểu nghề 
nghiệp chuyên môn mà Đảng và Chính 
phủ giao cho mình phụ trách. Phải có tĩnh 
thần hy sinh cho cách mạng, có tinh thần 


trách nhiệm để vượt mọi khó khăn”'. 


104. “Đảng viên và cán bộ phải làm cho 
dân tin, dân phục, dân yêu. Phải nắm vững 
chính sách của Đảng và của Chính phủ, đi 
đúng đường lối quần chúng như thế mới 
xứng đáng là đảng viên và cán bộ của Đảng, 
như thế mới lãnh đạo được quần chúng”. 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.278- 
279, 279. 


62 


105. “Đảng viên và cán bộ cần phải 
nâng cao giác ngộ tư tưởng ngăn ngừa tự 
đại tự cao, mạnh dạn công khai tự phê 
bình, vui vẻ tiếp thụ lời phê bình của 
người khác”!, 

106. “Cán bộ là đày tớ của nhân dân, 
chỗ nào nhân dân cần đến mình là mình 
phải đến, bất kỳ chỗ nào cũng là Tổ quốc, 
là đất nước, cũng là cương vị công tác của 
cán bộ. Phải nhớ rằng Đảng, Chính phủ 
tin cậy vào cán bộ, nơi nào khó có cán bộ. 
Việc gì khó có cán bộ. Vì vậy, cán bộ các 
nơi phải yên tâm, tích cực công tác, phải 
gương mẫu, phải đoàn kết chặt chẽ...””. 


107. “Không có vinh dự nào to bằng cái 
vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.521. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.415. 


63 


Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, 
làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên 
quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh 
ấy. Như thế, thì dân tộc giải phóng nhất 
định thành công, thế giới cách mạng nhất 
định thành công”. 

b) Công tác cán bộ của Đẳng 

108. “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như 
người làm vườn vun trồng những cây cối 
quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán 
bộ, trọng mỗi một người có ích cho công 


việc chung của chúng ta”?. 


109. “Huấn luyện cán bộ là công việc 


gốc của Đảng ”?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.6. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.313, 309. 


64 


110. “Phải đào tạo huấn luyện cho dần 
dần có đủ. Muốn có nhiều cán bộ, Đảng 
phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng 
đã giúp, cán bộ phải chịu khó học”!. 

111. “Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng 
nhân tài cần phải hợp lý, chớ “dùng thợ 
mộc làm nghề thợ rèn” và cho họ hiểu rõ 
mọi mặt các công việc họ phải phụ trách”°. 

112. “Xem xét cán bộ, không chỉ xem 
ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của 
họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà 
phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc 


của họ”. 


113. “Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.16. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđad, t.5, tr. 636, 318. 


65 


chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, 
khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ”'. 


114. “Cất nhắc cán bộ, phải vì công 
tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác 
thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất 
định chạy. 


Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì 
nể nang, nhất định không ai phục, mà gây 
nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có 
tội với Đảng, có tội với đồng bào”?. 

115. “Có kiểm tra mới huy động được 
tinh thần tích cực và lực lượng to tát của 
nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết 
điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ 
kịp thời?. 


1, 9, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 318, 
321, 686. 


66 


116. “Đảng phải thương yêu cán bộ. 


Nhưng thương yêu không phải là vỗ về, 
nuông chiều, thả mặc. Thương yêu là giúp 
họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ 
giải quyết những vấn đề khó khăn sinh 
hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, 
khi đau ốm được chăm nom, gia đình họ 
khỏi khốn quẫn, v.v.. 


Thương yêu là luôn luôn chú ý đến công 
tác của họ, kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết 
điểm thì giúp cho họ sửa chữa ngay, để vun 
trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm 
việc của họ. Đồng thời, phải nêu rõ những 
ưu điểm, những thành công của họ. Làm 
thế không phải là làm cho họ kiêu căng, 
mà cốt làm cho họ thêm hăng hái, thêm 
gắng sức”), 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.322-323. 


67 


IV- XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC 
117. “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”'. 


118. “Cũng như sông thì có nguồn mới 
có nước, không có nguồn thì sông cạn. 
Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có đạo đức, không 
có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân”. 

119. “Sức có mạnh mới gánh được nặng 
và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo 
đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn 
thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”°. 


120. “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, 
Thu, Đông. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.430. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.292. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.601. 


68 


Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. 


Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính. 


Thiếu một mùa, thì không thành trời. 
Thiếu một phương, thì không thành đất. 
Thiếu một đức, thì không thành người”'. 


121. “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp 
khó khăn gian khổ, thất bại, cũng không 
sợ sệt, rụt rè, lùi bước vì lợi ích chung của 
Đảng, của cách mạng, của gia1 cấp, của dân 
tộc và của loài người mà không ngần ngại 
hy sinh tất cả lợi ích của cá nhân mình..., 
khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn 
giữ vững tỉnh thần gian khổ, chất phác, 
khiêm tốn”?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.117. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.601-609. 


69 


122. “Có đạo đức cách mạng thì mới hy 
sinh tận tuy với cách mạng, mới lãnh đạo 
được quần chúng đưa cách mạng tới thắng 


lợi hoàn toàn”!, 


123. “Trước mặt quần chúng, không 
phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà 


ta được họ yêu mến. 


Quần chúng chỉ quý mến những người 
có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn 
nhân dân, mình phải làm mực thước cho 
người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều 
người đã làm được nhưng vẫn còn những 
người hủ hoá. Đảng có trách nhiệm gột 
rửa cho các đồng chí đó. 


Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.360. 


70 


kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy 
bốn đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính. 
Muốn làm cách mạng, phải cải cách 
tính nết mình trước tiên”'. 
124. “Đảng không phải là một đoàn thể 
để cầu danh cầu lợi, hẹp hòi, nhỏ nhen. Ai 
tưởng như thế, không phải là đảng viên”?. 


125. “Ta phải tương thân tương ái, 
tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn 
khi trước”. 

126. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật 
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 


Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 


1, 2. Hồ Chí Minh: Tbàn tập. Sđad, t.6, tr.16, 291. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.113. 


71 


xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày 
tớ thật trung thành của nhân dân”'. 


127. “Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích 


k ^ ^ ˆ ~ 
của dân tộc, của Tổ quốc. 


Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng 
viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng 
ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. 
Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó 
là “tính Đảng”. 


Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng 
mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, 
thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá 
nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến 
tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy 


sinh cho Đảng””. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđad, t.ð, tr.290-291. 


72 


128. “Đạo đức cách mạng không phải 
trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn 
luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng 


sáng, vàng càng luyện càng trong”, 


129. “Có gì sung sướng vẻ vang hơn là 
trau đổi đạo đức cách mạng để góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và giải phóng loài ngườÏ°. 

130. “Nhất là những người cán bộ và 
lãnh tụ, càng phải làm cho xứng đáng lòng 
tin cậy của Đảng, của dân tộc. Càng phải 
làm gương cho tất cả đảng viên, tất cả 


quần chúng noi theo”°. 


1, 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.612. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.293. 


13 


MỤC LỤC 


Lời Nhà xuất bản 
Phần thứ nhất 
VAI TRÒ, MỤC ĐÍCH, 
PHƯƠNG CHÂM VÀ LỰC LƯỢNG 
LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 


T- Vai trò của công tác xây dựng Đảng 
TT- Mục đích của công tác xây dựng Đảng 
TIT- Phương châm và lực lượng làm 
công tác xây dựng Đảng 
Phần thứ hai 
NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG ĐẢNG 
I1- Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận 


74 


Trang 


25 
27 


II- Xây dựng Đảng về chính trị 

TH- Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy 
và đội ngũ cán bộ, đảng viên 

IV- Xây dựng Đảng về đạo đức 


J7 


40 
68 


15 


NHÀ XUẤT BÁN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Tel: 0B0 49221, Fax. 080 49222 
Email: suthat@nxbctqg.vn. Website www.nxbctqg.vn 


TÌM 00C SÁCH CÚA NHÀ XUẤT BẢN HÍNH TRỊ QUÚC äIA SIƒ THẬT 


Nguyễn Phú Trọng 
` XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT 
ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC (Xuất bản lấn thứ hai) 


Lê Khả Phiêu (Chủ biên) 

« TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 
VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC 
HIỆN NAY 


TS. Trần Thị Hương (Chủ biên) h 
* CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ XẢY DỰNG ĐẢNG 
VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC (Sách chuyên khảo) 


[II 


045"7 


I|||lll 


27911919 


Giá: 25.000đ 


